Mộng và Thực... 


Chiêu Hoàng 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Chiêu Hoàng 
Mộng và Thực... 


Anh ạ, Em thường hay có những giấc mộng lãng đãng... Đôi 
khi, ở tột bờ mé, em không còn phân biệt đâu là Mộng, đâu 
là Thực nữa... Những lúc như thế, em thường rơi Qvào một 
trạng thái bàng hoàng... Có lẽ, bâng khuâng thì đúng hơn. 
Nhớ lại tích Trang Tử xưa kia, mơ hoá thành bướm. Sáng tỉnh 
mộng, bâng khuâng không hiểu mình đang từ giấc Mộng trở 
về với Thực, hay đang từ Thực bước vào Mộng??? Từ cánh 
bướm trở về Trang Tử hay chính cánh bướm ấy biến thành 
mình??? 

Phải thế chăng anh? Có phải mỗi người trong chúng ta đang 
đi từ một giấc mộng này, sang một giấc mộng khác??.... Mà 
giấc mộng nào cũng mang đầy những niềm vui, nỗi buồn. 
Rất thật... 

Như sáng nay. Sau khi chấm dứt một giấc mơ trở về... Em đã 
rơi vào trong trạng thái tâm thức ấy .... Giấc mơ thật quá 
anh a, nó êm dém, pha thêm chút hương vị buồn bã, ngậm 
ngùi .... 

Em thấy mình đứng chênh vênh trên một ngọn đồi... Bau 
trời đầy sao lấp lánh như những viên kim cương nạm trên 
một miếng nhung đen. Anh bảo: 

"Coi kia, những cánh sao sáng lunh linh như ánh mat. Anh 
ước sao anh có thể hái được một ít, kết thành chuỗi cho 
em..." 

Em nhìn anh. Khuôn mat anh cũng có 2 vì sao lung linh. 
Chúng ta cùng mỉm cười... Em cảm thấy tràn đầy hạnh 


phúc... Thời gian dường như đặc lai, ngừng trôi .... 

Rồi bỗng anh reo lên: 

"Ô kìa, sao có cánh bướm lẻ loi trong đêm thế kia ??? Hay để 
anh bắt cho em đem về ép vào trang thơ nhé???" 

Nói rồi, Anh buông tay, chạy theo cánh bướm chập chờn bay 
trước mặt.... Sương đêm rơi xuống ướt vai . Em cảm thay 
lạnh và gọi anh trở về... Tiếng gọi em tan loãng trong hư 
không.... Anh thì như ẩn, như hiện chập chùng theo cánh 
bướm.... 

"Anh ơi ..... Trở về thôi .... Em lanh....." 

Giọng anh mơ hồ như từ một tinh cầu xa lắc: " Không... 
không... Em chờ anh tí đã. Anh sẽ cố bắt được cánh bướm 
cho em...." 

Hai tay bắc chéo ngang vai nghe cái lạnh thấm vào từng 
chân tóc. Hình ảnh anh nhạt nhoà trước mặt, xa dần... xa 
dần... Và hình như anh cũng hoá thành cánh bướm bay di... 
Chỉ còn lại em một mình với khung trời nghiêng đổ... 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: dactrung.com 
Được bạn: mickey đưa lên 
vào ngày: 28 tháng 5 năm 2004 


